


Thùng thu cù lũ dương 
Long Nguyễn 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Thùng thủ cù lũ dương 





Long Nguyén 


Thùng thu cù lũ dương 





T hủ ngồi im, hai tay ôm đầu, những ngón tay đan vào mái 
tóc chưa kịp cắt, làm cho những món tóc xù ra qua kẽ ngón 
tay, khiến gương mát chàng nom giống con sư tử duc, xóa 
bờm nằm trầm tư, bất động. Chàng vẫn thế không thay đổi. 
Bao năm tháng cải tạo nhọc nhan, tàn phá thể xác lẫn nhân 
phẩm, chàng vẫn không thay đổi. Từ thuở bé đã thế. Tật giận 
cá chém thớt ấy mà. Những cái giận ở dau ở đâu, vé nha xu 
mặt ra, bỏ cơm giận mẹ, bỏ chơi giận bạn. Cứ đôi bàn tay 


đan vào tóc gục đầu xuống, ngồi hàng giờ, quên ăn uống. 
Chắc hôm nay chàng gặp phải cái gì bực mình lắm. 

Thùy Dương loay hoay với cái sàn nhà. Bao giờ cũng thế, lau 
nhà là phải lau vách trước để có gì bẩn rơi xuống, sẽ lau sàn 
sau. "Triết lý" lau nhà của nàng là vậy dù mỗi khi cầm cái giẻ 
lau vách, chẳng có gì rơi xuống cả. Bếp của nàng lúc nào 
cũng sạch như ...chùi. Thì nàng đang lau chùi mà lại. Sống 
với anh ấy mấy chục năm nay, con cái mấy đứa đã lấy vợ lấy 
chồng, ở riêng cả, nàng quen chịu đựng cái tật giận cá chém 
thớt của chồng. Nàng thản nhiên nhưng không dửng dưng, 
quan tâm hơn là đằng khác. Nàng thản nhiên dỗ dành chồng 
như dỗ cái Út dạo nào: 

- Lại có gì bực mình hả anh? 

Hỏi thế nhưng nàng biết cái "linh hồn tượng đá" cứ còn ngồi 
xụ mặt như thế, cạy miệng cũng không trả lời. Bao nhiêu đôi 
guóc đã mon vì đi trong bung chàng. Nàng còn biết sau giai 
đoạn "linh hồn tượng da" là đến giai đoạn mở vi tính, gõ 
soành soạch vài tiếng đồng hồ, rồi nằm trùm chăn như người 
ốm. Thỉnh thoáng nhóm dậy lại soành soach, soành soạch. 
Qua đến giai đoạn thứ ba là lục cơm nguội, ăn. Ăn không cần 
vợ giúp. Chính vì tự làm lấy nên chàng ăn gì cũng được, lắm 
hôm bóc mì gói ăn sống. Chàng nói: 

- Ăn vào rồi uống nước thì cũng giống như ăn mì nước. Đỡ 
mất công nấu. 

Giai đoạn chót mới là "tái lập quan hệ ngoại giao" với vợ: 

- Chuyện buc qua! Ai lại nhu thế, như thé ... 

Chàng kể ro ro một mạch cái bực của chàng. Lúc kể, chàng 
đứng sau lưng vợ, 2 bàn tay bóp vai cho vợ, thủ thỉ thủ thỉ 
như hồi "chúng mình còn trẻ". Lắm lúc làm thế trước mặt con 


cái lam nang lóng céng, ngượng nghiu. Hai má dé ran, nóng 
ram ran một cach lang lang thích thú. 

Đã lâu lắm rồi chàng chưa bực. Cái bực nhiều sự dễ thương 
hơn dễ ghét. Tuổi đời chồng chất, cái hạnh phúc thì mau qua 
nhưng cái gian nan khổ sở vẫn ở lì trong tâm khảm và cũng 
chồng chất theo tuổi đời. Thùy Dương cần những phút "giận 
cá chém thớt" của chồng, để được ôm, thủ thỉ bên tai, xoa 
bóp đôi bờ vai gầy, kém tròn trĩnh như "thuở ấy", để nghe 
lâng lâng làm ngẹn trong cổ như "thuở ấy". Đã hai tháng trôi 
qua, chàng chưa giở quẻ bực. 

Lần này giận con cá nào mà chàng chém thớt rất phũ. Ly cà 
phê mang ra cho chàng, chưa kịp đặt xuống bàn là chàng 
chụp lấy, quăng xuống bếp. Cái ly vỡ tung toé. Mặc cho bàn 
tay nóng rát vì cà phê nóng sóng sánh đổ ra, Thùy Dương 
cham rãi xuống bếp nhặt miéng chai. Nàng nghĩ đến việc sau 
khi lau chùi, chữa phỏng trước hay chữa đứt tay trước. 
Vaseline hay band aid? Hãy cứ lau bếp cái đã. 

00000 

Thủ giận vì ban tin tình cờ đọc trên báo nói về nan cờ bạc 
trong cộng đồng người Việt. Ông Tơ bà Nguyệt khéo xe 
duyên. Ngày tân hôn hơn ba mươi năm về trước, Thủ không 
quên một lời chúc trong tiệc cưới ." Thùng thủ cù lũ dương. 
Hai đứa may thật đẹp đôi." Có lé vì nghèo mà cũng có lé vi 
"thiếu gì món phải tiêu, ai lại tiêu vào chiếu bạc", hai vợ 
chồng Thủ Dương sống rất hạnh phúc. Lúc một người giận 
thì một người làm lành, kẻ dương người thủ nhịp nhàng nên 
chẳng mấy khi cãi nhau. Qua đến Mỹ cũng thế, cả hai giống 
nhau ở chỗ chúa ghét cờ bạc. 

Hơn 20 năm trước, cờ bạc đã có sẵn nhưng chưa tiêm nhiễm 


vào cộng đồng người Việt. Lúc ấy, người ta có nhiều lý tưởng 
hơn bây giờ. Niềm hy vọng về các phong trào kháng chiến 
đánh đổ bọn Cộng Sản Việt Nam, khôi phục lại đất nước cộng 
với niềm tự hào về một dân tộc có sức hồi phục mãnh liệt, có 
thể sống mạnh, sống ngạo nghé, lướt thắng mọi nghịch cảnh 
như loài Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên từ tro tàn khiến 
người người mải mê làm lụng hoặc học hành. Việc thành đạt 
của người Việt hải ngoại quá quen thuộc đến nỗi cậu X, cô Y 
bỏ học là cả thành phố xôn xao vì người Việt hải ngoại không 
đỗ đạt là chuyện lạ lùng chưa từng thấy. Các tên tuổi Việt 
Nam trong thương nghiệp ngày càng được biết đến. Năm 
1980 người Việt hải ngoại đã có triệu phú. Hơn 10 năm sau 
đã có tỷ phú. Ai ai cũng nghĩ đến việc làm rạng danh người 
Việt và giáo dục cho đời sau phải sống như thế nào để khỏi 
phải bỏ xứ mà di như thời đại chúng ta bây giờ. 

Thế rồi lý tưởng ấy ngày càng nguội lạnh vì có những chuyện 
lường gạt tiền bạc trong công cuộc chống Cộng và nhất là, 
chính phủ Mỹ trở mặt bội phản, bang giao với Cộng Sản. Thế 
là sau mấy chục năm hoan hô , đả đảo cũng lui tàn theo thời 
gian. "Hô" cho lắm vé già cũng ..."móm" còn "đả đảo" lắm về 
già trở thành ..."lảo đảo" vì đi đứng khó khăn. Niềm tin suy 
đồi thì đạo đức suy đồi. Năm 1985, người Việt bắt đầu làm 
quen với các sòng bài. Lúc này các sòng bài vẫn còn ít lắm, 
chưa đến mức báo động. Nói chi đến người Việt máu mê cờ 
bạc, còn lâu mới đến mức báo động. 

Chủ trương chánh phủ. 

Cờ bạc đối với người Mỹ, một thời đã là một đồi phong bại 
tục chủ yếu, ngày nay đã trở thành nguồn sống cho các tiểu 
bang vì xổ số, máy kéo slot machine, sòng bài tạo ra nhiều 


công ăn việc làm va một ngân sách dồi dao cho chính phủ. 
Theo ông lan Pulsipher, một chuyên gia nghiên cứu về sự 
phát triển cờ bạc trong hội nghị quốc gia của cơ quan lập 
pháp. 

Để tránh việc tăng thuế, đặc biệt trong năm có bầu cử, 
những nhà làm luật trong ít nhất 24 tiểu bang trông vào 
những đề án cờ bạc để gia tăng ngân sách chi phí vào giáo 
dục, sức khỏe và những nhu cầu cán bản khác mà nhà nước 
có bổn phận chăm lo. Không thể cứ nhắm mắt đánh thuế vào 
người uống rượu và hút thuốc. Trong lịch sử, nó chứng tỏ là 
đã xảy ra rất nhiều tệ nạn xã hội khác. 

Rượu và thuốc lá không thể đánh thuế bừa bãi như nhiều 
người lầm tưởng, mặc dù nó có thể giải quyết vấn đề ngân 
sách trước mắt. Vét sạch túi bọn người nghiện thuốc nghiện 
rượu sinh ra lắm nghịch lý. Có bao giờ các bạn mua thuốc lá 
miễn thuế ở phi trường trong những dịp đi ngoại quốc chưa? 
Chỉ khoảng 10 đô la một cây thuốc 10 gói. Ngoài thị trường, 
nó trị giá 40 đô la sau khi đánh thuế. Tỷ lệ 400/100 có lẽ là 
mức tới hạn của những gì không thể tăng thêm được nữa. Bởi 
nếu dùng thuế ấy vào việc công ích xã hội như tu bổ đường 
sá, cầu cống, trường học và phúc lợi an sinh khác; và nếu 
trong một xã hội bình đẳng, tại sao bắt người hút thuốc, 
uống rượu gánh cái gánh nặng công ích xã hội thay cho 
người không hút thuốc, không uống rượu? Học sinh là tương 
lai đất nước, tương lai đất nước nằm trong tay bọn nghiện 
rượu sao? Đánh thuế thả giàn vào bọn họ, có nghĩa giao phó 
mọi công việc quốc gia cho bọn người không có tiếng nói, là 
chủ nghĩa tự thực dân, là bóc lột. 

Còn nhớ thời kỳ 1920 — 1933, nước Mỹ ra đạo luật cấm rượu. 


Nhiều tệ đoan xã hội nay sinh. Các bang dang chém giết 
nhau và mua chuộc, hối lộ cảnh sát dành ảnh hưởng trong 
việc buôn bán rượu lậu. Chi phí dùng trong việc thi hành luật 
cấm rượu ngày càng cao và nhất là mất hẳn thuế đánh vào 
rượu (khoảng 500 triệu đô la mỗi năm thời ấy) Bọn Mafia ở 
New York, AI Capone ở Chicago lừng lẫy một thời. Bài học này 
cho thấy, cấm rượu hoặc đánh thuế quá cao đến mức vô lý 
vào rượu mở đường cho thị trường buôn lậu và nơi nào có 
buôn lậu, nơi ấy có băng đảng thanh toán nhau. 

Vậy thì chuyện gì xảy ra khi giá tiền một cây thuốc lá bằng 
giá tiền một eight (1/8 ounce)cần sa? Theo thời giá, 40 đô la 
một cây thuốc bằng giá với một eight cần sa. Nếu nghiện oặt 
nghiện oẹo như bác Hồ hay Phan Văn Khải thì 1 cây thuốc 
hút được 10 ngày. Một eight cũng hút được 10 ngày. Sẽ có 
nhiều con nghiện chuyển sang hút cần sa cho đỡ tốn. Rượu 
và thuốc lá trở nên món hàng quý như ma túy. Nò vẫn rẻ ở 
những quốc gia khác. Ví dụ hãng Philip Morris xuất cảng 
thuốc lá sang Việt Nam và nếu Việt Nam đánh thuế nhẹ hơn. 
Một cây thuốc lá ở Việt Nam chỉ có khoảng 15 đô. Sản xuất 
từ Mỹ, cây thuốc đi giáp vòng trái đất trở lại thị trường Mỹ, 
cây thuốc 15 đô thành 40 đô, bọn buôn lậu và băng đảng dễ 
gì bỏ qua. Các nhà tù Mỹ sẽ đầy rẫy bọn anh chị và máu 
người vô tội lẫn có tội sẽ đổ ra trên mọi đường phố Mỹ. 
Không thể đánh thuế thêm nữa vào thuốc lá và rượu, các 
chính trị gia, các nhà chức trách tiểu bang xoay sang việc mở 
mang cơ sở cờ bạc. Các tay máu mê cờ bạc quyết trở thành 
rường cột chống giữ ngân sách nhà nước. Hoan hô tinh than 
yêu nước của các tay cờ bạc. Cờ bạc muôn năm. Da đỏ muôn 
năm. Da trắng cũng muôn năm. 


Nam 2004 lowa, Maine, New York va Oklahoma da khuéch 
trương thêm các sóng bac và cử tri trong ít nhất 4 tiểu bang, 
California, Nebraska, Ohio và cả Oklahoma nữa, có thể quyết 
định mở mang thêm cờ bạc vào tháng 11 trong năm ấy. 

Năm mươi năm trước, những con bac phải di Atlantic city, 
New Jersey hay Nevada để tìm sòng bài. Ngày nay, 11 tiểu 
bang đã cho phép các cơ sở cờ bạc hoạt động, 6 tiểu bang có 
tàu di động hay tàu đậu tại bến làm sòng bài; và 23 tiểu 
bang có những sòng bài do người da đỏ làm chủ. 

Ba mươi năm trước, xổ số chỉ có ở 7 tiểu bang; bây giờ 40 
tiểu bang kinh doanh Lotto và North Carolina, Oklahoma 
cũng sắp có. 41 tiểu bang có trường đua ngựa, đua chó hay 
jai-alai (trò ném bóng có ăn thua bằng tiền) 

Chỉ 2 tiểu bang - Hawaii và Utah - là chưa có cờ bạc hợp 
pháp. (ông lan Pulsipher không biết Hawaii cho phép cờ bạc 
giải trí, nghĩa là không ăn thua xả láng.) 

Cờ bạc không phải không gây tranh cãi và vấn đề mở thêm 
sòng bài hay khuếch trương sòng bài đã chia quốc hội khắp 
nước Mỹ thành 2 phe ủng hộ và chống đối. Kẻ ủng hộ nói xổ 
số, máy kéo slot và những loại cờ bạc khác có tính cách giải 
trí và còn tạo ra công ăn việc làm, đem lại thịnh vượng cho 
địa phương. Người chống cho rằng cờ bạc nảy sinh tội phạm, 
máu mê cờ bạc và chính máu mê cờ bạc tàn phá nhân phẩm, 
hạnh phúc gia đình, sự nghiệp và tương lai. Đã có những 
mệnh phụ phu nhân ngủ với những tay đang hên mà địa vị 
xã hội chỉ đáng làm kẻ làm công cho minh, để vay mượn ít 
tiền dánh gỡ. Đã có nhiều cha mẹ một tuần ở sòng bài 6 
ngày, bỏ mặc con cái dẫn trai về nhà, mới 14 tuổi đã có bầu 
hay lâm cảnh nghiện ngập ma tuý. Biết bao gia đình ly di vì 


công nợ hay ngoại tinh cũng vi cờ bạc. 

Người Việt và nạn cờ bạc. 

Da đỏ muôn năm. Da trắng cũng muôn năm. Hehehe Da 
vàng không muôn năm. Vâng chỉ người Việt chúng ta không 
muôn năm. 

Thực thế, xin chia buồn với tất cả người Việt chúng ta rằng 
chúng ta ngày càng hư đốn. Nếu thập niên trước, cờ bạc là 
một trò giải trí xa lạ và công lênh (phải lái xe vài tiếng đồng 
hồ trên một con đường lạ hoắc) thì bây giờ mỗi cuối tuần, 
đường di Spirit Mountain đông như người A Rap tray hội 
Ramadan. 

Theo truyền thống thì ở Việt Nam ta, người lớn tuổi mới cờ 
bạc. Các bạn trẻ có biết bao nhiêu thứ hấp dẫn để bận rộn. 
Nào là thời trang, son phấn, nào là hẹn hò giai gái, nào bài 
vở học hành. Bọn da đỏ biết tỏng và chúng không buông tha 
các bạn trẻ. Trẻ tuổi ai lại chẳng thích ca nhạc, bỏ vài tiếng 
lái xe lên sòng bài mỗi tuần một lần, xem thả giàn không tốn 
tiền. Hấp dẫn lắm chứ nếu phải bỏ 80 đô một vé xem đại 
nhạc hội thỉnh thoảng được tổ chức để gây quỹ từ thiện gì 
đấy. Mỗi năm họa may có một, hai lần. Trồng cây 10 năm, 
trồng người 100 năm. Các bác da đỏ biết thế. Các em không 
khứng đánh bài thì vào đây xem ca nhạc cái đã, ở nhà làm 
gì. Cờ bạc không khó học, lâu dần sẽ biết. 

Người người ríu rít hẹn nhau lên xem Như Quỳnh, Trường Vũ 
và các ca sĩ thượng thặng hải ngoại khác trổ tài ca hát. Các 
Casino khác không chịu thua. Họ cử người qua Việt Nam mời 
cho bằng được Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Phương Thanh bất 
kể chi phí. Một ca sĩ Việt Nam qua Mỹ trình diễn, tiền bảo 
lãnh, tiền cát sê, tiền đút lót cho các cơ quan trong nước, có 


thé lên đến 10000 đô la. Một cuộc chiến tranh lạnh giữa các 
Casino ngấm ngầm diễn ra. Anh có Lam Trường thì tôi cũng 
có Quang Linh, thử coi ai hơn ai? 

Tại sao người da đỏ quan tâm đến chúng ta thế nhỉ? Họ 
thuộc vanh vách ngày nào là tết Nguyên Đán, Trung Thu, giỗ 
tổ Hùng Vương. Chỉ có điều họ chưa ăn mừng ngày sinh nhật 
Bác Hồ thôi. Chúng ta nên dành một chút thì giờ tìm hiểu tại 
sao chúng ta dễ lậm cờ bạc và tại sao, người da đỏ thương 
chúng ta đến thế. 

Một nghiên cứu gọi la the South Oaks Gambling Screen, xúc 
tiến bằng cuộc thăm dò 96 người Việt, Kampuchia va Lào. 
Kết quả cho thấy loại cờ bạc suốt đời lên đến 59/100. Hơn 
50/100 chơi cờ bạc trong vòng 2 tuần và 42/100 thua 500 đô 
la trong vòng 2 tháng vừa qua. Kết quả này chưa nói lên điều 
gì rõ rệt ngoài việc chúng ta cần tìm hiểu về xã hội, môi 
trường, văn hóa liên hệ đến cờ bạc của những người tị nạn 
Đông Dương. Những ngăn ngừa nhậy cảm về chủng tộc và 
những sách lược can thiệp cần thiết để đối phó với nạn cờ 
bạc lên đến mức phi thường so với người Mỹ và giống dân 
khác. 

Theo cuốn Chỉ nam chẩn đoán và thống kê về bịnh tâm thần 
(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
thì nghiện ngập cờ bạc là bịnh tâm thần, trong đó đầu óc 
người bịnh chỉ nghĩ về cờ bạc, mất mọi kiểm soát về đời sống 
cá nhân, gia đình, tiền bạc, nghề nghiệp và con cái. 1.9/100 
người Mỹ mắc bịnh này và 3.9/100 thì có vấn đề cờ bạc giống 
tâm thần nhưng nhẹ hơn, mình thường gọi là bê tha, nguyên 
do vì thói quen xấu hơn là tâm thần. 

Người ta chọn Connecticut làm thí điểm, nơi có 4000 người 


Lào, 3500 Kampuchia và 10000 người Việt. Ho chon 96 người 
tham du cuộc nghiên cứu, trong đó có 30 người Lào, 30 
Kampuchia và 36 người Việt. Kết quả 11 người Lào không có 
vấn đề, 3 có vấn đề (có vấn đề nghĩa là bê tha, tắc trách chứ 
không mắc tâm bịnh) và 16 người (28/100) mắc bịnh ghiền 
cờ bạc. Người Kampuchia 5 không vấn đề, 7 có vấn đề và 18 
bịnh (31/100). Riêng Việt Nam chúng ta, 11 người không có 
vấn đề, 1 có vấn đề và kinh khủng thay, 24 người (41/100) 
mắc bịnh ghiền cờ bạc. Nói dễ hiểu hơn, cứ 100 trự Việt Miên 
Lào mắc tật cờ bạc, Lào chiếm 28 trự, Miên 31 trự và Việt 
Nam ta 41 trự. Nhắc lại 1.9/100 người Mỹ mắc bịnh ghiền cờ 
bạc và Việt Nam ta 41/100 mắc bịnh. Đẹp mặt con Rồng 
cháu Tiên chửa, vinh quang cho dòng giống Lạc Hồng chửa. 
Cờ bạc đã ăn sâu vào trong máu của chúng ta hằng bao thế 
kỷ. Qua văn chương, phong tục tập quán chúng ta thỉnh 
thoảng thay cờ bạc một mát bị coi nhu một trong những té 
đoan xã hội và nghịch lý vô cùng, nó đồng thời được coi nhu 
một việc phải có trong những lễ hội đình đám cổ truyền như 
tết nhất, lễ rước Thành Hoàng, đám cưới và thậm chí cả đám 
ma người ta cũng gầy vài tụ sóc đĩa, tổ tôm để cho qua đêm 
chờ sáng. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc, 
tháng Ba rượu chè. Dường như chúng ta không khắt khe lắm 
với rượu chè, cờ bạc. Với trẻ con cũng thế, trẻ con cũng được 
khuyến khích chơi bầu cua tôm cá, tam cúc, tứ sắc trong 
ngày Tết. Không biết đã có người lớn dạy. Trong một truyện 
ngắn nào đó, các cụ chức sắc trong làng giận, bỏ về vì ban tổ 
chức trong làng không tìm đủ chân (phải 5 người) cho các cụ 
đánh chắn. Như thế, cờ bạc có 2 ý nghĩa. Nó xấu khi người ta 
bê tha, cửa nhà sa sút, hại vợ hại con nhưng đồng thời nó 


đáng hãnh diện khi khoe: "Dam cưới cháu gai nhà tôi nga 2 
bò, 4 lợn và những 5 sòng tổ tôm cho các cụ giải trí." 

Cờ bạc tại Oregon. 

Cờ bạc là một phần của cảnh quan, văn hóa và kinh tế 
Oregon. Oregon có nhiều loại cờ bạc hợp pháp và cống hiến 
nhiều phương tiện tiếp cận hơn hầu hết các tiểu bang khác. 
Hãy xem thống kê dưới đây: 

- Oregon là 1 trong 5 tiểu bang có môn cờ bạc video (ví dụ 
bài xì dách, xì tố). Tháng 10 năm 2004, cuộc xổ số Oregon 
(the Oregon Lottery) tung ra 10238 video poker machine 
trong 2000 quán rượu. 

- 9 song bài da đỏ cung cấp 6000 máy kéo slot và 100 quay 
đánh bài. Khắp nước Mỹ chỉ có 7 tiểu bang trội hơn Oregon 
về sòng bài da đỏ. 

- Cơ quan lập pháp thông qua dự luật cho phép tăng 20/100 
máy video lottery năm 2003. Sòng bài thứ 9 mở cửa năm 
2004 và trong năm 2005 cuộc xổ số phát triển vào ngành 
slot và các sòng bài được phép mở gần thành phố Portland 
hơn, tạo điều kiện dễ dàng cho con bạc. 

- Năm 2000, trung bình người Oregon thua cờ bạc 447 đô la, 
25/100 cao hơn trung bình toàn quốc. 

- Từ 2003 - 2005, Lottery cống hiến cho ngân sách tiểu bang 
779.8 triệu đô la (khoảng 7/100 ngân sách tiểu bang) 

- Lợi tức cờ bạc ở Oregon tăng từ 95 triệu năm 1986 đến 1.07 
tỉ đô la năm 2002. 

Từ năm 1995, đời sống thổ dân bộ lạc Grand Ronde ngày 
càng khá hơn từ khi họ mở sòng bạc Spirit Mountain ở phía 
Tây Salem, thủ phủ tiểu bang Oregon. Hoa lợi từ Spirit 
Mountain chi phí cho y tế bộ lạc, nhà dưỡng lão, hưu bổng, 


nha giữ trẻ, trường hoc, hoc bổng và mỗi bac da đỏ cầm 
4700 đô la xài chơi mỗi năm.Ngoài ra, vẫn còn đủ tiền cho 
một bộ lạc gồm vỏn vẹn 5500 người, bỏ tiền vận động chính 
trị trong các cuộc bầu cử tại Oregon. 

Tháng Năm, trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang, Liên 
minh các bộ lạc của Grand Ronde chi ra 800000 đô la trả 
tiền quảng cáo trên TV đả kích ngài Ted Kulongoski vì ngài 
ủng hộ việc mở thêm một sòng bài cạnh tranh với Spirit 
Mountain gọi là sòng bài Columbia Gorge và ca ngợi ngài Ron 
Saxton đảng Cộng Hòa vì có công chống ngài Ted Kulongoski 
trong việc đó. Nếu sòng bài Columbia Gorge được phép mở 
cửa, nó sẽ đè bẹp Spirit Mountain vì lẽ giản dị, nó gần 
Portland hơn. Hay nói trắng ra, nó gần với cộng đồng người 
Việt hơn. 

Ôi cả một mạng lưới người da trắng lẫn da đỏ xâu xé cộng 
đồng người Việt chúng ta, chỉ vì chúng ta máu mê cờ bạc và 
điều này phơi bày một nguy cơ sâu xa hơn nữa: chúng ta quá 
cô đơn trong những vấn đề tinh thần như truyền thông, giáo 
duc con cái v.v... 

Vang chung ta bi nguói My bó roi. Chang nhüng thé, truyén 
thông người Việt hải ngoai cũng bó roi chúng ta. Ghé chưa. 
Trong cuốn Paris by Night 81 (hay 82 gì đó) ông Nguyễn Ngọc 
Ngạn có nhắc đến cờ bạc sau màn hài kịch gì đó nói về xổ 
số. Ông chỉ nói vài câu pha trò, vô thưởng vô phạt thôi. Có lè 
ông ngượng ngùng lắm vì không dám đả phá tệ nạn cờ bạc 
như trước đây trong tác phẩm Sau lần cửa khép của ông. Mỗi 
năm trung tâm Thúy Nga, trung tâm Vân Sơn hay Asia sản 
xuất được vài đĩa ca nhạc. Cho rằng mỗi ca sĩ được thù lao 
vài ngàn đô một lần. Lại còn tình trạng ca sĩ thuộc trung tâm 


nay không được quyền hát cho trung tam khác. Vậy thì một 
năm vài lần lấy gì sống mà có nhiều người bỏ cả nghề luật 
sư, bác sĩ lao đầu vào? Kiếp cầm ca có gì là vinh quang đâu? 
Thưa có. Tuần nào họ cũng đi show cho các sòng bài khắp 
nước Mỹ, phục vụ các con bạc người Việt. Đó mới là nguồn lợi 
tức chính yếu. Mỗi show mỗi tuần 5000 đô nhân cho 52 tuần 
trong năm. Cứ thế mà tính. Luật sư, bác sĩ ăn thua mẹ gì. 
Các MC cũng thế. Ở Oregon, Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn 
Cao Kỳ Duyên cũng từng được mời làm MC cho các chương 
trình ca nhạc cờ bạc. Thử hỏi ai dám chống nồi cơm của 
mình? 

Báo chí Việt Ngữ cũng hèn nhát không kém. 

- "Chúng mình mở một mặt trận chống cờ bạc tại Oregon 
nhé." Thủ có lần đề nghị thế với một chủ báo. 

-"Thôi viết cái khác đi. Truyện ngắn, thơ hay tham luận gì 
cũng được. Nói về cờ bạc đụng chạm nhiều lắm. Tốt nhất là 
tâng bốc mấy siêu thị, nhà hàng. Chẳng mất lòng ai." Các 
chủ báo nói thế. 

Thỉnh thoảng ở chùa, nhà thờ cũng nói sơ về tệ nạn cờ bạc 
nhưng ý chừng dè dặt lắm vì ngay trong ban trị sự cũng có 
lắm cụ siêng năng việc bài bạc hơn việc thờ lạy, cúng bái. 
Các Cha các Sư càm ràm về cờ bạc nhiều quá các cụ nổi cáu. 
Mà hễ nổi cau các cụ nghénh ngàng việc đóng góp gây quỹ 
trong những dịp cần thiết. Các em gia đình Phật Tử, ca đoàn 
Công Giáo, nhóm Linh Thao, Hướng Đạo v.v... ngồi trong nhà 
thờ, trong chùa mà cứ kháo nhau tuần này có ca sĩ nào trình 
diễn. Cứ y như Spirit Mountain, La Center mới chính là nước 
Giời hay Niết Bàn vậy. 

Ô hay. Chúng ta sống trong thời buổi gì mà trái thành phải, 


xấu nên tốt, đen thành trắng như thé? Một chính quyền Việt 

Cộng thối nát, tham tàn, bạo ngược được cả nước ca ngợi; 

những chuyên gia hiếp dâm trẻ con nghênh ngang trong 

những chiếc xe con có tài xế lái; những tay giám đốc thất 

học như ngài tổng giám đốc hàng không Việt Cộng Nguyễn 

Xuân Hiển nắm trong tay biết bao nhân tài đất nước; những 

tên lãnh đạo quốc gia ngang nhiên đào xới tài nguyên đem 

bán rẻ được gọi là phát triển kinh tế, là tăng trưởng vượt bực; 

những em bé 7, 8 tuổi đầu bán qua Kampuchia học Yum Yum 

(bú), học Bum Bum (đi khách), học nói những câu rợn tóc 

gáy với Việt kiéu:" Đi giùm con một cái đi chú, tội nghiệp con 

mà chú." Các em được bọn yêu nước yêu đảng mệnh danh là 

cháu ngoan bác Hô. 

Và lạy Chúa tôi, ở hải ngoại chúng con, nơi thiếu bóng bọn 

Việt Cộng, chống cờ bạc thì mất lòng lắm. Lạy Chúa! Nếu 

ngài không thể cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, thì tại sao bắt 

chúng con sinh ra trong một thời đại oái oăm như thế này. 
ooOoo 

- Anh à. Mỗi tháng cho em 50 đô nhé. 

Thủ ngạc nhiên vì chàng có bao giờ nắm đồng tiền đâu. 

- Anh làm gì có tiền, em muốn tiêu gì thế. 

Thùy Dương với tay tắt cái TV. 

- Ti nữa xem TV. Dé em nói chuyện này. Em có chuyện riêng 

cần phải tiêu ấy mà. 

Nàng ngồi đối mặt với chồng. Khác đấy nhé, nàng có thói 

quen ngồi một bên với chồng để dựa lưng vào chồng cho 

tiện. 

- Em mới gặp chị Bằng ở sở làm. Hôm nay lão chủ cắt em 

làm việc bên cạnh chị ấy. Tụi em nói chuyện suốt buổi. 


Tanh nói móc nổi dậy, Thủ ngắt lời: 

- Chắc lại chuyện chợ Thái Bình sale nước mắm mua một 
tặng một tính tiền hai chứ gì. 

Thùy Dương sốt ruột: 

- Anh cứ hay nói giỡn. Để em kể xong đã. Em định đăng báo 
của anh Bằng, mỗi thang 4 kỳ, chỉ 1 dòng thôi nhưng in đậm, 
chạy ngang suốt khổ báo. Em tính đăng: "Người Việt Oregon 
cương quyết chống nạn cờ bạc." Chị ấy bảo 50 đồng cũng 
được, có gì thì chị ấy bù vào. Anh thấy thế nào? 

Thủ hơi bất ngờ. Hóa ra nàng còn ưu tư chuyện cộng đồng 
hơn mình nữa chứ có phải lúc nào cũng mớ rau, con cá đâu. 
Chàng ngập ngừng: 

- Rẻ đấy nhưng chẳng biết mình cứ kéo dài 50 đồng một 
tháng này đến bao lâu thì "ốm đòn." Phải tính sao để mình 
có "đánh" 10 năm, 20 năm như bác Hồ mới được. 

Thùy Dương phưỡn bụng ra, đưa một bàn tay vuốt chòm râu 
tưởng tượng, bắt chước ông Bao Công trong phim Tàu mà 
nàng đang luyện tới tập thứ 12. 

- Đừng lo, Bao xếnh xáng này đã tính rồi. Anh Bằng lo việc hô 
hào quyên góp trong cộng đồng. Vì số tiền không nhiều, ai 
gởi hơn 5 đồng mình không nhận. Không phải một tháng 5 
đồng mà 5 đồng rồi thôi cũng được. Chỉ cần vài người có 
lòng, đại sự sẽ cáo thành. À quên, để em gọi anh Bằng một 
cái. Anh ấy lấy 50 đồng tượng trưng làm như thể đây là bài 
cậy đăng, chứ không phải đây là chủ trương tờ báo, tránh 
làm mất lòng quý vị cờ bạc đấy mà. 

Thùy Dương đứng dậy, nàng cầm cái phone áp vào ngực: 

- Anh Bằng quen biết nhiều ở Cali và Texas. Em có ý kiến nhờ 
anh ấy vận động với đồng bào những nơi ấy cũng đăng báo 


như ở đây. Lam thé nào nó trở thành một phong trào toàn 
quốc anh a. 

Thủ cũng đứng dậy. Trời ơi, vợ tôi thật tuyệt vời. Vậy mà từ 
lâu mình cứ ngỡ chỉ có mình mới ...trí thức. Dương cầm bàn 
tay có cai Band Aid quấn quanh ngón tay út vì miéng chai 
hồi sáng. Ân hận vì ... đánh vợ, anh nói: 

- Anh xin lỗi cái ngón tay út em nhé. Có đau không? 

Anh bước vòng về phía sau lưng vợ, đôi bàn tay đặt nhẹ lên 
vai nàng. Thùy Dương bỏ cái phone xuống bàn, cổ hơi ngửa 
về phía sau, lim dim chờ đợi. Chàng bắt đầu tiến sang giai 
đoạn xoa bóp. Bao giờ cũng thế, đôi bàn tay chàng cộng với 
hơi thở âm ấm bên má, luôn làm nàng nổi gai ốc, thích thú. 
Metamorph. 

Tham khảo: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 
ed. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994 
Shaffer HJ, Hall MN, Vander Bilt J: Estimating the prevalence 
of disordered gambling behavior in the United States and 
Canada: a research synthesis. American Journal of Public 
Health 89:1369-1376, 1999[Abstract] 

Welte J, Barnes G, Wieczorek W, et al: Alcohol and gambling 
pathology among US adults: prevalence, demographic 
patterns, and comorbidity. Journal of Studies on Alcohol 
62:706-712, 2001[Medline] 
http://www.newsdesk.org/archives/000811.php 
http://www.gambling-law-us.com/Articles-Notes/2004- 
Legislation.htm 
http://www.ncsl.org/programs/econ/gamblingdev04.htm 
http://www.masscouncilofchurches.org/docs/gamb93.pdf 








http://www2.ljworld.com/news/2006/dec/09/casino income 
may. help universities/?kansas legislature 
http://www.oregon.gov/DHS/addiction/gambling/oregon- 
data/lottery-sales-percapita.pdf 
http://www.oregon.gov/DHS/addiction/gambling/seniors- 
brochure.pdf 
http://www.gamblingaddiction.org/oregonreport/frame.htm 
http://www.oregon.gov/DHS/addiction/publications/gambling/ 
factsheet-gambling.pdf 























Age (mean+SD years) 
Years of education (means SD) 
Marital status 
Married or widowed 
Divorced or separated 
Single 
Income 
Less than $10,000 
$10,001 to $25,000 
$25,001 to $50,000 
More than $50,000 
SOGS score (means SD) 
Gambled weekly or more often on: 
Lottery or daily numbers 
Cards 


Slot machines 

Scratch tickets 

Animal races 

Dice 

Sporting events 

Bingo 

Roulette 
Frequency of gambling in the past vear 

Never 

Monthly or less 

‘Two to four times a month 

"Two or three times a week 

At least four times a week 
Average amount spent on gambling during 
the past vear 

$1 or less 

$2 to $10 

$10 to $49 

$50 to $100 

More than $100 
Frequency of gambling over the past two 
months 

Never 

Once or twice 

Three to five times 

Six to ten times 

More than ten times 
"Total amount spent on gambling over the 
past two months 

su 


$1 to $10 

$11 to $49 
$50 to S100 
$101 to $500 
More than $500 


Nonproblem 
(N=27) 


io 
è _- 
Dacre 


2o--2 Ud Gò I9 0 -oao c-ococowoco 


m 0t 02225 


Normean % 


Isl llb ai 


al] 8&= 


paces 


| ==88 


=S8 


oa 


Problem 
(N=11) 


Nor mean 


43.4211 


we -l1 G2 


2 


T5458 


3.62 


U to & ws 


— 90 


--—- ae Ooo O -Q= S — LÔ tÕ tØ t9 2 0 0 — 


Cuius ccc 


Pathological 
(N=58) 


Normean % 


16 
1S 


ssar vuWuoscasàQtiì 


Bro-- 


ET | ww 


SER aro 


Uu .uow 


Test 
statistic 


U=31.68 


df 


to to be te 


P 


<.01 
<.001 
<.05 
<.05 


«.001 


<.001 


<.001 


<.00] 





Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 
Danh may: Meta 

Nguòn: Meta 

VNthuquan - Thu vién Online 
Được ban: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 29 tháng 12 năm 2006 


